Mùa Phục Sinh: Mùa Ca 
Ngoi Sự Sông Khai Hoan 


Ly Lac Long 


Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 





Ly Lac Long 
Mùa Phục Sinh: Mùa Ca Ngợi Su Sống Khải Hoàn 


Năm vừa qua (2/12/2005), Nguyễn Tường Vân, một thanh 
niên Úc gốc Việt, đã bị toà án Singapore kết án tử hình và 
hành quyết bằng phương pháp treo cổ vì tội chuyển lậu ma 
túy. Dù hầu hết mọi người đồng ý, buôn bán ma túy là một 
tội phạm nghiêm trọng cần phải trừng trị thích đáng, nhưng 
rất nhiều người không đồng ý với bản án tử hình trong 
trường hợp này và nhất là phương pháp hành quyết tử tội 
bằng treo cổ . Dư luận công chúng cho rằng bản án quá tàn 
nhẫn và treo cổ tử tội là một cách hành quyết "dã man". 
Cho dù chính phủ Úc và các cộng đồng khác trên thế giới đã 
tích cực vận động xin giảm án cho NTV vì lý do nhân đạo, 
Singapore vẫn cương quyết không thay đổi quyết định. Sợi 
dây thòng lọng, hình ảnh hãi hùng của sự chết chóc. Tước 
đoạt mạng sống của một người ở tuổi 22 , bằng phương 
pháp treo cổ là một hành vi phản nhân tính về mọi phương 
diện tình người cũng như lý lẽ. Chính quyền Singapore về 
mặt này vẫn "dã man" không kém chính quyền La Mã cổ 
xưa. Còn về phía Việt Nam, ngoài một vài tiếng nói của 
lương tâm Việt, chính quyền VN đã làm gì để giúp cứu một 
mạng người của "khúc ruột ngàn dam"? 

Hơn 2000 năm trước, những người sinh sống trong vùng Địa 
trung Hải cũng đã chứng kiến những hình ảnh chết chóc 
tương tự, nhưng đó không phải là sợi dây thòng lọng mà là 
cây thập tự. Người La Mã đã đặt ra "thập tự giá" để hành 
quyết và răn đe những người chống lại chính quyền La Mã. 


Hàng ngàn người đã bị xử tử hình, tay chân bị đóng đinh vào 
hai thanh gỗ ghép lại thành hình chữ thập. Theo lịch sử, 
đóng đỉnh trên thập tự giá là một trong những phương pháp 
xử tử tàn ác nhất vì nạn nhân không chết ngay mà ở trong 
tình trạng hấp hối, dở sống, dở chết kéo dài có khi đến cả 
tuần lễ . Thử tưởng tượng nỗi đau đớn, khốn khổ, nhục nhằn 
.. cua những nạn nhân bị lột trần, treo giữa trời trước khi 
chết . Một hình ảnh hãi hùng, man rợ , ghê rợn... Gần 2000 
năm sau vẫn còn những chính quyền giết người một cách 
tàn bạo, như phát-xít Đức lùa dân Do Thái vào phòng hơi 
ngạt, chính sách tàn bạo của phát xít Nhật với các dân tộc 
châu Á (Trung hoa, Đại Hàn, riêng Việt Nam đã bị chết đói cả 
triệu người vì chính sách của Nhật). Sau thế chiến thứ hai, 
thì các chính quyền cộng sản lại giết hại và tàn bạo với 
dân Tàu, dân Hàn, dân Miên, dân Viêt ... đã bỏ mạng oan 
uổng dưới sự cai trị của chính quyền cs của chính quốc gia 
họ? Một người có nhân tính không khỏi đau lòng và xót xa 
khi xem tài liệu ghi chép lại về những dữ kiện và con số 
người bị giết hại trong quyển "Black Book of Communism". 
Riêng VN, cứ thử tưởng tượng nỗi đau đớn, nhục nhän, khốn 
khổ... của rất nhiều người bị "đấu tố" oan ức trong phong 
trào "Cải cách ruộng đất" ở miền Bắc; sự nhục nhã, bất công 
của những tù nhân chiến tranh phải chịu đựng trong cại cải 
tạo; nỗi đau khi phải bó tay nhìn người thân bị hải tặc hãm 
hiếp, giết hại; nỗi đau nghẹn ngào, ngậm ngùi nuốt lệ chảy 
ngược về tim của những trẻ em Việt và những nàng kiều 
Việt bị bán làm nô lệ tình dục; nỗi uất ức của những người 


công nhân bị bóc lột, của những người dân lao động nghèo 
bị áp bức, chèn ép, hà hiếp bởi chính cái chính quyền hô hào 
là đại diện cho "giai cấp" của họ. 

Nếu thêm vào yếu tố thời gian và sự tiến triển của nhân loại, 
để so sánh, thì các chính phủ cộng sản ở thế kỷ 19, 20 
chẳng kém chút nào so với chính quyền La mã ở thế kỷ thứ 
nhất và các nhóm thống trị tàn bạo khác trước đó trong lịch 
sử nhân loại. Và tệ hơn nữa, là chính quyền cs tàn bạo và 
sắt máu với chính dân chúng của họ. Có phải chăng vì đi 
ngược chiều tiến hóa của nhân loại như vậy nên hầu hết các 
chính quyền cộng sản ở Liên Sô và Đông Âu đã không thể 
tồn tại ? 

Nhân loại sống trong thế kỷ thứ nhất ghê sợ và không muốn 
nhắc hay nghĩ đến hình ảnh của thập tự giá. Nhưng ngày 
nay chúng ta lại thấy hình ảnh của thập tự giá ở các giáo 


đường, ở các bệnh viện, trên quốc kỳ của nhiều quốc gia 
vùng Bắc Âu, là dấu hiệu tượng trưng cho nhiều tổ chức 
nhân đạo như Hội Chữ Thập Đỏ (Red Cross) ... Nói cách 
của tình thương, của tôn nghiêm. Tại sao một hình ảnh chết 
chóc dã man, hãi hùng, ghê rợn lại trở thành biểu tượng của 
đạo đức, của tình thương, của sự thánh thiện và tôn 
nghiêm? Sự chuyển hướng 180 độ này là do một người đặc 
biệt cũng đã chết trên cây thập tự giá. Người đó là Đức Chúa 
Jesus, một người vô tội, vì tội của nhân loại mà chịu chết. 

Theo kinh sách của Cơ đốc giáo, thì Chúa Jesus phán: " Khi 
Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với 
Ta". Lời phán đó đã trở thành sự thật. Thập tự giá đã trở 


thành sức mạnh thu hút nhân loại đến với Chúa. Hình ảnh 
của án phạt đã trở thành hình ảnh của tình thương. Hãi 
hùng, chết chóc đã biến thành an vui, hy vọng, tất cả chỉ vì 
Đấng vô tội đã mang tội thế cho ta. Thập giá là nơi tình 
thương và chân lý đã gặp nhau, nơi công chính và bình an 
đã hôn nhau, nơi Trời và người có thể giao hòa. Một con 
đường giải thoát đã được rộng mở cho nhân loại (theo 
những người có niềm tin vào Thiên Chúa). 

Một cách tóm tắt, theo tài liệu của Cơ đốc giáo thì sau khi 
Chúa Jesus trút hơi thở cuối cùng. Theo luật của La mã lúc 
đó thì xác của những nạn nhân treo đó cho chim chóc ăn 
chứ không được chôn cất, nhưng ông Giuse xin và được 
chấp nhận cho đem xác của Chúa đi an táng trong một hang 
ngày. Ba ngày đã qua, bà Magdala, người được Chúa cứu 
khỏi bệnh tâm thần, đi thăm mộ Chúa để biểu lộ lòng nhớ 
ơn và phát hiện tảng đá lấp mộ Chúa đã không còn nguyên 
như cũ, bà nghĩ ai đó đem xác Chúa đi. Bà tìm gặp Petrus và 
Gioan và báo tin này để hai ông tìm coi có ai lấy xác Chúa 
không? Gioan đến chỗ an táng trước, thấy thêm những hiện 
tượng bất thường, như băng vải tẩn liệm còn đó. Và Petrus 
đến sau, phát hiện thêm là băng vải, khăn che đầu được xếp 
rất gọn gàng. Nếu Ai đó tính trộm xác Chúa thì phải lợi dụng 
lúc lính canh ngủ gật, và thời gian này thì rất ngắn ngủi 
không đủ thời gian để kẽ trộm sắp xếp băng vải gọn gàng 
lại như thế. Còn phần bà Magdala đang khóc trong mồ, qua 
nước mắt bà thấy hai người ngồi trên phiến đá chổ để xác 
Chúa. Họ đã hỏi bà: "Tại sao bà khóc?" Magdala trả lời : "Vì 


người ta lấy mất xác của Thầy tôi và không biết ho đã để 
đâu? Chợt nghe giọng nói quen thuộc phía sau lưng kêu tên 
bà : "Maria Magdala". Magdala quay lại nhìn, nhận ra Chúa 
đang đứng, bà giơ tay định ôm chân Chúa, nhưng Chúa 
phán: " Đừng đụng đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha Ta, con 
hãy về bảo các anh em Ta thay Ta, Ta sẽ lên cùng Cha Ta và 
Chúa biến mất, bà Magdala vui mừng chạy về báo tin cho 
các môn đệ biết Chúa đã phục sinh, nhưng họ không tin và 
cho là bà nói sảng, ngoại trừ Petrus và Gioan thì đã thấy 
những hiện tượng hữu hình “bất thường” ở mộ Chúa nên tin. 
"Theo Kinh Thánh, Đức Jesus phải trỗi dậy từ cõi chết." 
chết đã bị ánh sáng Phục sinh đánh bai" . Niềm tin ban sơ 
này của Gioan dần dan được củng cố và hoàn thiện. Thánh 
Phaolô đã nói "Nếu Chúa không phục sinh, thì lời rao giảng 
của chúng tôi trống rỗng và cả niềm tin của anh em cũng 
trống rỗng". 

Theo tài liệu, khi biết các đạo trưởng người Do Thái muốn 
giết Chúa. Tổng trấn Philato thất vọng truyền lấy nước rửa 
tay (?)và nói: "Ta sạch tội về máu người đạo đức này". 
Nhưng người Do Thái đã minh định rằng: "Ngài cứ yên tâm. 
Sau nầy máu nó có đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng 
tôi, chúng tôi cam chịu... ". Nhìn lại lịch sử người Do Thái đã 
mất nước, sống lang thang xứ người. Cách đây khoảng 60 
trước, hơn 6 triệu người Do Thái vô tội đã bị Hitler ra lệnh 
tàn sát. Và ngày nay, dân Do Thái đã có lại tổ quốc, nhưng 


với chiến tranh và khủng bố liên miên, máu dân Do Thái vẫn 
còn tiếp tục chảy. Vì tội phản Chúa như đã "ghi chép" trong 
Thánh kinh "?". 

Nhìn người chợt nghĩ đến mình, dân Việt có bị "tội" gì 
không? Mà hơn 1 thế kỷ qua cũng đã trải qua bao cảnh đoạn 
trường, Không đánh giặc ngoại xâm, thì cốt nhục tương tàn, 
máu đổ thịt rơi... Kết thúc cuộc nội chiến Nam - Bắc vừa 
qua, hơn 3 triệu người đã chết. Hòa bình mà sao máu dân 
Việt vẫn tiếp tục rỉ? Hơn 3 triệu người Việt đã phải chọn đời 
sống lưu lạc khắp năm châu. Cho đến hôm nay, hơn 1/4 thế 
kỷ đã qua, đất nước trên lý thuyết đã không còn chiến tranh, 
nhưng một số người Việt vẫn còn tìm cách dựng ra "kẽ thù", 
dựa vào những lý do "phi nhân, phi lý" để tiếp tục áp bức, hà 
hiếp và giết hại những người cùng chung nòi giống. Giai cấp 
khá gì hơn phong kiến Tàu, thực dân Pháp. Và điều tủi nhục 
và uất ức nhất cho dân Việt là những người nắm quyền, tuy 
chung nòi giống Tiên Rồng, nhưng cách suy nghĩ, đường lối 
hành xử... để cai trị đất nước chẳng khác mấy so với những 
thái thú Tàu, toàn quyền Pháp... ngày xưa. Không biết cho 
đến khi nào dân Việt mới có thể ngẩng đầu hãnh diện với 
niềm tự hào (thực sự) mình là người Việt Nam? 

Hàng năm, vào khoảng thời điểm này, các tín đồ Cơ đốc 
giáo đang ở trong mùa Chay (40 ngày trước Lễ Phục Sinh 
-16/4/2006-). Mùa Chay, như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI 
ghi nhận là "thời gian chay tịnh, thống hối và suy tư về 
chính bản thân, trong sự xác tín rằng cuộc chiến chống lại 
tội lỗi chưa kết thúc, bởi vì cám dỗ vẫn là một thực tại hàng 


ngày và mỗi người đều cảm nghiệm sự dòn mỏng và ảo 
tưởng của mình." Về ý nghĩa thì cả hai ngày lễ Giáng Sinh và 
Phục Sinh đều ca tụng sự sống, nhưng mỗi lễ một cách. 
Giáng Sinh "cử hành" sự sống ở điểm khởi đầu đầy tiêm 
năng và hy vọng, Phục Sinh "cử hành" sự sống ở độ chín 
sung mãn cuối cùng. Mầm non nay đã là cây sum sê hoa 
trái. Vì thế niềm vui Phục Sinh mang tính khải hoàn. Một số 
các biểu tượng quen thuộc cho lễ Phục Sinh như lửa phục 
sinh (easter fire), nến phục sinh (easter candle), trứng phục 
sinh (easter egg), thỏ phục sinh (easter bunny). Tho va 
trứng lam bang chocolate được bay ban ở các siêu thị và có 
lẽ đây là hai hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa Phục Sinh. 
Mùa xuân cũng đang về thăm các xứ lạnh miền ôn đới như 
Bắc Mỹ, Bắc Âu. Thời tiết đã bắt đầu ấm hơn và ngày dường 
đủ, quyền làm người được tôn trọng và trình độ dân trí cao 
của dân chúng ở các nước Tây phương mà thầm mơ ước, 
một ngày mai tươi sáng hơn cho quê cha đất tổ Việt Nam. 
Chúc tất cả mọi người một "Happy Easter". 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/29/3/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


